Nhà văn Nguyễn Minh 
Châu: Tên thực ứng với đời 
thực? 

Phạm Thành Chung 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Nhà văn Nguyễn Minh Châu: Tên thực ứng với đời thực? 





Phạm Thành Chung 


Nhà văn Nguyễn Minh Châu: Tên thực ứng với đời thực? 


Trái ngược với cái tên Minh Châu "đẹp như mộng", thuở mới 
lọt lòng, nhà văn tài năng của chúng ta đã được các cụ thân 
sinh đặt cho cái tên thậm xấu: Nguyễn Thí. Vâng, Nguyễn 
Thí, vì đó là đứa con "thêm nếm" (tức con út) mà các cụ 
được Trời Phật ban cho. 

Minh Châu là một cái tên thật đẹp. Có lẽ vì vậy mà trong kỷ 
yếu "Nhà văn Việt Nam hiện đại" xuất bản lần gần đây nhất, 
hai chữ này đã xuất hiện trong bút danh của... bốn nhà văn, 
gắn với bốn cái họ khác nhau: họ Nguyễn, họ Hoàng, họ 
Nông, họ Tạ. Trong đó, ông Minh Châu họ Nguyễn được giới 
văn học nhắc tới nhiều hơn cả. Kể thì cũng dễ hiểu: Trong 
"tứ trụ Minh Châu" nói trên, đến nay Nguyễn Minh Châu vẫn 
là nhà văn duy nhất đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn 
học - nghệ thuật. 

Thế nhưng, trong một lần trò chuyện với bà Nguyễn Thị 
Doanh, quả phụ của nhà văn Nguyễn Minh Châu, tôi đã thực 
sự bất ngờ khi được biết rằng: Trái ngược với cái tên Minh 
Châu "đẹp như mộng" ấy, thuở mới lọt lòng, nhà văn tài 
năng của chúng ta đã được các cụ thân sinh đặt cho cái tên 
thậm xấu: Nguyễn Thí. Vâng, Nguyễn Thí, vì đó là đứa con 
"thêm nếm" (tức con út) mà các cụ được Trời Phật ban cho. 
Còn vì sao sinh trưởng trong một gia đình khá giả mà ông lại 
bị cha mẹ đặt cho cái tên đáng ngán ngẩm như vậy? "Thì 


cũng là cách đặt tên cho dễ nuôi như quan niệm của phần 
đông dân ta khi ấy"- bà Doanh giải thích. 

Cũng theo bà Doanh cho biết: Chỉ đến khi Nguyễn Thí đến 
tuổi đi học, bố mẹ ông mới tìm cách đặt lại tên cho ông (là 
Minh Châu). Như vậy, cái tên Minh Châu không phải do nhà 
văn chọn lựa khi cầm bút viết văn. 

Không biết có phải do mặc cảm với cái tên Nguyễn Thí bố 
mẹ đặt cho từ thuở lọt lòng mà bình sinh, ông nhà văn vốn 
dĩ có nhiều độc giả này lại rất e ngại khi phải đối mặt với... 
đám đông. Trong những ghi chép cuối cùng (có tên gọi "Ngồi 
buồn viết mà chơi") được thực hiện trong những ngày nằm 
điều trị tại Viện Quân y 108, Nguyễn Minh Châu tự nhận xét: 
"Từ lúc còn nhỏ tôi đã là một thằng bé rụt rè và vô cùng 
nhút nhát. Tôi sợ từ con chuột nhắt cho đến ma quỷ. Sau 
này lớn lên, đến gần sáu chục tuổi, đến một nơi đông người 
tôi chỉ muốn lẻn vào một xó khuất và chỉ có như thế mới 
cảm thấy được yên ổn và bình tâm như con dế đã chui tọt 
vào lỗ". 

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn từng kể (trong sách 
"Nghiệp văn" - NXB Văn hóa - Thông tin, 2001), quãng năm 
1973, 1974 gì đó, vào độ giáp Tết, Nguyễn Minh Châu không 
may bị bệnh phải đi nằm viện. Khi ông hồi phục, ra viện thì 
cũng vừa hay... hết Tết. Trái ngược với tâm trạng của bạn 
bè, người thân (áy náy, thương cảm vì ông không được 
hưởng những ngày vui), Nguyễn Minh Châu lại có một thái 
độ rất thoải mái. Theo ông tiết lộ thì việc nằm viện vậy là 
ông "đã tránh được ít ngày phải sống giữa một cơn điên". Ý 
ông muốn nói, ông đã thoát được những ngày con người 


phải sống với những lễ lạt, giao tiếp căng thẳng. 

Nguyễn Minh Châu tự nhận mình không thuộc diện lợi khẩu. 
Chính vì thế ông rất ngại khi được mời phát biểu trong các 
buổi tọa đàm, hội thảo. Ông thật thà kể: "Tôi rất sợ máy 
micrô. Một lần ở thư viện của một thành phố, người ta cứ 
nằng nặc bắt tôi nói trước máy để cả đám đông của hội 
trường có thể nghe. Vừa nói được vài câu qua máy, tôi đã 
mất bình tĩnh vì vừa nói tôi vừa nghe thấy cái tiếng nói của 
mình và tự nhiên phát hoảng, không còn là tiếng nói hàng 
ngày của mình nữa mà y như có ai đang nhại mình bằng 
một thứ giọng ma quỷ". Lại một lần khác, ông bị người ta 
kéo đi nói chuyện với học sinh một trường cấp III. Từ trên 
bục diễn giả nhìn xuống, ông thấy hai phần ba thính giả là 
nữ, và các cô gái này cứ nói chuyện rào rào, không có vẻ gì 
là đang nghe ông nói. Bị mất hứng, giọng nhà văn cứ ỉïu dần, 
iu dần và mới được có nửa buổi ông đành phải cho kết thúc 
bài và xin phép... cáo từ. 

Nhà thơ Vũ Cao, nguyên Chủ nhiệm Tạp chí Văn nghệ Quân 
đội, nơi Nguyễn Minh Châu có thời kỳ làm biên tập văn xuôi 
cũng từng kể: "Trong những buổi họp cơ quan hoặc họp chỉ 
bộ, hễ thấy anh giơ tay xin phát biểu ý kiến thì lập tức tôi 
nói khẽ với đồng chí ngồi cạnh: Này, ông Châu lại sắp nói sai 
đấy. Và quả nhiên, anh chỉ nói hẳn hoi được một hai câu, còn 
sau đó là "sai" hết. Tôi nói "sai" là so với cách nghĩ thông 
thường của nhiều người khác...". Vũ Cao cũng nhớ lại những 
ấn tượng của ông khi lần đầu gặp Nguyễn Minh Châu: "Một 
con người nhỏ bé, đi chân chữ bát, đầu hơi cúi xuống. Anh 
có vẻ nhút nhát". 


Không chỉ là nhút nhát, vụng về trong phát biểu, nói năng, 
mà trong công tác cũng như trong sinh hoạt thường ngày, 
Nguyễn Minh Châu cũng luôn thể hiện là người không thật... 
nhanh nhẹn. Nói chính xác thì ông hầu như là người "chỉ biết 
viết thôi, chẳng biết gì" (cải biên từ một câu thơ của Xuân 
Diệu). Hiện nhiều anh em trong Quân đội còn lưu truyền câu 
chuyện về thời kỳ Nguyễn Minh Châu làm lính trinh sát cho 
một đại đội thuộc Đại đoàn Đồng Bằng. Một lần, chỉ huy đơn 
vị kéo ông cùng đi thị sát chiến trường, chuẩn bị cho một 
trận công đồn. Đêm tối như hũ nút, theo chân Nguyễn Minh 
Châu, vị chỉ huy lần lượt vượt qua những vạt ruộng, những 
bờ tre... mà không gặp phải trắc trở nào cả. Không gian im 
ắng đến không ngờ. Cứ vậy, đến gần sáng, khi gà te te gáy, 
nghe tiếng kẻng vang xa, vị chỉ huy chắc mẩm đó là tiếng 
kẻng báo thức phát ra từ đồn địch... Nào ngờ, trước mặt lại 
chính là điểm trú quân của bộ đội ta. Sau đận đó, nghe nói 
Nguyễn Minh Châu được điều làm việc khác. Nhận xét về 
chuyện này, vị chỉ huy nói trên đã buông một câu: "Chẳng 
sao, đồng chí ấy tuy là một trinh sát tồi nhưng viết văn giỏi". 
Nhà văn Lê Lựu, trong một lần kể chuyện Nguyễn Minh Châu 
giúp vợ chồng ông tìm mua nhà, đã không quên nhắc lại sự 
hồn nhiên đãng trí của Nguyễn Minh Châu: "Hút hết điếu 
thuốc lá, nhấp một ngụm nước chè tôi vừa pha, anh mới nói 
đầy vẻ tự tin: Mình kiếm được nhà cho ông rồi". Lê Lựu 
mừng rỡ, muốn kêu lên vì sung sướng: "Không thể ngờ anh 
lại đem đến cho tôi một niềm vui lớn, đột ngột đến thế". 
Nhưng khi ông hỏi nhà văn đàn anh "ở chỗ nào hở anh?" thì 
Nguyễn Minh Châu bất chợt lúng túng "chết chửa, mình lại 


quên không để ý số nhà". "Thế ở phố nào ạ?". "Phố..ả...à...à. 
mình... cũng không nhớ nữa". Phu nhân của nhà văn Lê Lựu 
nghe vậy, sốt ruột không đừng được, chêm vào: "Thế bác có 
nhớ ở mạn nào không ạ?". Nguyễn Minh Châu xem chừng... 
bất lực. Ông thở dài, đứng dậy: "Thôi, để mình đi lại". 

Có lẽ vì tật đãng trí như vậy mà trong làng văn, hiện vẫn lưu 
truyền câu chuyện vui về việc Nguyễn Minh Châu tập đi xe 
máy mãi mà vẫn không phân biệt được rạch ròi đâu là số, 
đâu là côn, là phanh, để rồi rốt cục, ông không tài nào điều 
khiển được xe đi, xe dừng. Để đỡ tốn sức, tốn thời gian, 
Nguyễn Minh Châu bảo bạn: "Thôi vậy ông ạ, với tôi xe đạp 
vẫn thuận hơn". Từ đó, người ta lại thấy nhà văn bạn đường 
với chiếc xe đạp tòng tọc, lủng lẳng bên tay lái chiếc mũ lá 
(xem "Giai thoại làng văn Việt Nam”- NXB Văn hóa Dân tộc, 
1999). 

Về việc này, tôi đã có dịp hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Doanh. 
Bà Doanh cho hay: Cả đời, chưa bao giờ chồng bà tập đi xe 
máy, vì đối với vợ chồng bà, xe máy bấy giờ là một thứ quá 
xa xỉ. Suốt đời, nhà văn Nguyễn Minh Châu chỉ đi chiếc xe 
đạp mà ông được mua từ năm 1959. "Nhà tôi dùng nó suốt 
30 năm, tới khi anh ấy mất - Bà Doanh nhớ lại - Nó tróc ghẻ, 
lọc xọc. Đến nỗi, có hôm khách khứa ngồi chờ, tôi nghe thấy 
tiếng lọc xọc ngoài đường, tôi bảo, nhà tôi về rồi". Ông 
khách ngạc nhiên hỏi: "Sao chị biết?". Tôi nói: "Chỉ cần nghe 
tiếng xe kêu là tôi biết". Hiện chiếc xe tôi vẫn giữ cái khung. 
Có ông sửa xe gạ mua, nhưng tôi không bán. Tôi dành để 
tặng nó cho Bảo tàng Nhà văn”. 

Theo bà Doanh, có thể người ta "nhầm chuyện xe máy với 


chuyện nhà tôi sử dụng máy chữ. Chẳng là, gần nhà tôi có 
anh An đánh máy chữ rất giỏi. Nhà tôi trông thấy thèm lắm, 
mơ ước mua được một cái. Đến khi có máy rồi, nhà tôi kỳ 
cạch xoay xoay gõ gõ mấy ngày liền, xong cũng chẳng chữ 
nào ra chữ nào”. 

Lý giải việc nhà văn Nguyễn Minh Châu không thạo những 
việc xem ra rất đơn giản đối với đại đa số những người... 
bình thường, bà Doanh cho rằng, vì chồng bà là con út, hồi 
bé lại được bố mẹ cho đi học suốt nên "lớn lên có biết làm gì 
đâu". Bà Doanh lấy ví dụ: "Tôi nhớ, có lần nhà tôi nối được 
cái dây may so ở bếp điện khiến nó đỏ lên được, anh ấy 
mừng lắm, cứ xuýt xoa chờ vợ con khen. Tôi động viên anh: 
"Bố nó tiến bộ quá". Thế là anh ấy thích lắm". Và bà kết 
luận: "Nói chung, nhà tôi là một người quan sát việc đời rất 
tinh tế nhưng lại rất lóng ngóng việc nhà. Bản thân tôi cũng 
cố để anh ấy không phải dúng tay vào những việc này. Về 
nội trợ trong nhà, việc duy nhất mà tôi hướng dẫn anh ấy 
làm được là việc... rang cơm” 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://www.cand.com.vn 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2009 


